vietnamworks @) 


Bí quyết viết bài 
chuẩn SEO tạo nội 
dung tối ưu hiệu quả 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks /“) 
tạo nội dung tối ưu hiệu quả Tmưn 


Khi viết SEO trên website hay SEO blog, và dù bạn là content writer 
hay một freelancer thì cách viết bài chuẩn SEO đều cần thiết. 


Bài viết SEO chuẩn là phần quan trọng tạo nên sự thành công của 


SEO. khi viết SEO trên website hay SEO blog, và dù bạn là content 
Wwriter hay một freelancer thì cách viết bài chuẩn SEO đều cần thiết. 
Vậy bài viết chuẩn SEO là gì? Cấu trúc, yêu cầu và cách viết như thế 
nàø? Cùng HR Insider đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé! 


“* 


Bài viết SEO là gì? 
— Thế nào là bài viết chuẩn SEO? 


Bài viết SEO là một loại nội dung được tối ưu hóa để cải thiện vị trí của 
trang web trên các công cụ tìm kiếm. SEO, viết tắt của Search Engine 
Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), là quá trình tối ưu hóa các yếu 
tố của một trang web để nó có thể xuất hiện cao hơn trong kết quả tìm 
kiếm tự nhiên (organic search results). Mục tiêu của bài viết SEO là thu hút 
lượng lớn lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm bằng cách tối ưu hóa 
từ khóa, cấu trúc và nội dung trang web. 

Bài viết chuẩn SEO chính là bài viết SEO có nội dung được viết theo các 
tiêu chuẩn và quy tắc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để cải thiện khả năng 
xếp hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm tự nhiên. Mục tiêu của bài 
viết chuẩn SEO là tăng cường khả năng hiển thị và tìm thấy trang web trên 
các công cụ tìm kiếm 


Cấu trúc chuẩn và yêu cầu 
KE của bài viết chuẩn SEO 


CẤU TRÚC Dù là viết SEO website hay SEO Blog thì cấu trúc của một 
BÀI VIẾT _ bài viết chuẩn SEO cũng sẽ bao gồm các yếu tố dưới đây: 
SEO CHUAN 


Meta tỉitle - Thẻ tiêu đề 

1 Đây là phần hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của Google. 
Tiêu đề cần thu hút, có giá trị và liên quan trực tiếp đến nhủ 

cầu tìm kiếm. Chứa từ khóa cần SEO và tối đa 55 ký tự tính cả 


khoảng trắng. 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks (^) 
tạo nội dung tối ưu hiệu quả NGIIVAPBINP 


Meta description - đoạn mô tả ngắn 

2 Là phần hiển thị trên trang tìm kiếm nằm ngay dưới Meta title, 
mô tả tóm tắt nội dung của bài viết. Độ dài tiêu chuẩn của 

đoạn mô tả ngắn là 155 - 160 ký tự, chứa từ khóa chính và 

tránh sử dụng các ký tự đặc biệt. 


Mục lục 

¬ Các bài viết SEO trên website thường rất dài cung cấp nhiều 
thông tin khác nhau. Vì thế, bạn cần tạo mục lục để giúp bố 

cục bài viết trở nên khoa học, người đọc dễ theo dõi và nắm 

bắt thông tin hơn. 


Heading 

4 Trong bài viết SEO chuẩn, các Heading được sắp xếp theo thứ 
tự H]-H2-H5-H4.... Trong đó, H1 sẽ là tiêu đề của bài viết (khác 

————— Với thẻ Meta title), các thẻ H còn lại sẽ bổ sung ý nghĩa cho các 

H chính. 


Nội dung 

5 Đây là phần quan trọng nhất trong một bài viết, cung cấp các 
thông tin mà người dùng đang tìm kiếm thông qua từ khóa 

chính. Thông thường, bài càng dài sẽ càng được Coogle đánh 

giá cao vì chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho người đọc. 


Thông thường, nội dung bài viết sẽ 1500 từ trở lên với số 
lượng từ khóa 2 - 5%. Ngoài từ khóa chính, bạn cần lưu ý 
đến việc phân bố từ khóa phụ và các từ khóa liên quan 


để tối ưu bài viết một cách tốt nhất. Câu văn sử dụng trong 
bài cần ngắn gọn, đủ ý để tối ưu trải nghiệm người dùng 


bài viết seo x $ đ@ Q 


ViefNamWors Meta title 


https-/AWww vietnarworks com „ _ - Trangiaie this pao 


'VietNamWorks + . 
hs Non vetnamnwor)s cơm „... Translale hs page ‡ Meta đescription 


Newbie thích Content thì nên chọn theo hướng nào? 
Jưi 24, 2023 — Để theo đuổi và phát triển nghề nghiếp trong lĩnh vực Content và Marketing. 
newbie cần nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản. 


@ 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks (“) 
tạo nội dung tối ưu hiệu quả ¡Ÿÿìn 


khi viết content chuẩn SEO, bạn cần tuyệt đối đạo văn vì sẽ ảnh hưởng rất 
lớn đến chất lượng của website. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến việc tối 
ưu hình ảnh đề được Google ưu tiên hiển thị trên top trong mục tìm kiếm 
của Coogle Image. 


Yêu cầu của bài viết 
KE chuẩn SEO 


Để được Google đánh giá cao và mang lại trải nghiệm tốt cho người đọc, 
bài viết chuẩn SEO cần đáp ứng các yêu cầu sau: 


Hiểu rõ Content writer cần biết được mình đang viết gì? Đối tượng 

vấn đề hướng đến là ai để truyền tải đến người đọc những nội 
dung hữu ích. Do đó, trước kho viết bài, bạn cần tìm hiều 
vấn đề, đặt mình vào vị trí độc giả để thấu hiểu họ hơn. 


Giọng Tùy thuộc và lĩnh vực và đối tượng đọc giả mà bạn lựa chọn 

văn cách viết, cách hành văn và cách xưng hô cho phù hợp. Với 
những bài chia sẻ thì bạn có thể sử dụng giọng văn vui vẻ, 
truyền cảm hứng để tạo sự hứng thú cho người đọc. Còn 
với các bài viết tính chuyên môn cao, đối tượng có trình độ 
thị giọng văn nghiêm túc, hàn lâm. 


Thông Thông tin cung cấp chính xác, có giá trị và đáp ứng được 
tin nhu cầu đang tìm kiếm của người dùng. Nội dung cần độc 
nhất và không được vi phạm lỗi đạo văn. 


+ . `. 
= Cách việt bài 
Fd 
chuẩn SEO 
Nghiên cứu từ khóa 
Nghiên cứu từ khóa là công đoạn quan trọng nhất đối với một dự án SEO. 
Bộ từ khóa chuẩn sẽ giúp bạn hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của người 


dùng. Từ đó, bạn sẽ sáng tạo ra những nội dung đúng với những gì người 
dùng đang cần. 


Để nghiên cứu từ khóa, bạn có thể sử dụng 2 cách: tìm kiếm trên Google 
và sử dụng các công cụ hỗ trợ. 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks /“) 
cán + s2 r Empower growth X»~ 
tạo nội dung tôi ưu hiệu quả 


Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bạn nghiên 
F cứu từ khóa. Bạn nhập từ khóa đích tại khung tìm 
kiếm của Google, rồi kéo xuống cuối trang. Google sẽ 
gợi ý các chủ đề, từ khóa mà người dùng đang quan 
TÌM KIẾM tâm cùng với từ khóa đích. Từ đó, bạn có thể tạo ra 
TRÊN danh sách các từ khóa, chủ đề liên quan để tối ưu 
GOOGLE trong bài viết SEO của mình. 
Trong SEO, một số tools hỗ trợ bạn nghiên cứu từ 


khóa có thể kể đến như Ahrefs, Google Keyword 
Planner, SEMrush. Các công cụ này không chỉ gợi ý từ 
khóa mà còn hiển thị các từ khóa đang được Google 


SỬ DỤNG xếp hạng ở những vị trí top đầu. Từ đó, bạn có thể lựa 
nh n chọn các từ khóa này để xây dựng bài SEO blog. 


= Xây dựng bố cục bài viết 


chuẩn SEO 


Mở bài:Thể hiện nội dung chính của bài viết. Bạn nên chọn cách đi thằng vào 
vấn đề mà người dùng đang quan tâm cùng hứa hẹn đưa ra giải pháp giải 
quyết. Đoạn này có độ dài thông thường dưới 200 từ, có chứa từ khóa chính. 
Còn từ khóa phụ và từ khóa liên quan có thể chèn hoặc không, tránh việc nhồi 
nhét từ khóa. 


Thân bài: Đây là phần quan trọng nhất của bài viết SEO chuẩn, cung cấp tất cả 
các thông tin có thể giải quyết vấn đề mà người dùng đang gặp phải. Thân bài 

nên được chia thành các đoạn nhỏ là những nội dung có liên quan đến từ khóa 
chính, thông tin chính xác, có chiều sâu và không dài dòng, lan man, lạc đề. 


Kết bài: Đây là phần tổng kết và nhấn mạnh lại tầm quan trọng của bài viết. Độ 
dài của đoạn kết bài rơi vào khoảng 8O - 150 từ, có chứa từ khóa chính. Bên 
cạnh đó, bạn cũng nên nhắc lại thương hiệu nếu làm SEO Branding và trích dẫn 
nguồn nếu có. 


© 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks (“) 
tạo nội dung tối ưu hiệu quả Nguuờờ 


Tối ưu bài viết Tối ưu bài viết chuẩn SEO 
— chuẩn SEO ng 


Tối ưu URL/Slug: URL phải là duy nhất, có chứa từ khóa chính, ngắn 
gọn, dễ ghi nhớ, dễ hiều đối với cả người dùng và Google. 


Tối ưu HT: H1 không trùng với meta title, tối đa 7O ký tự. Nội dung H1 
đảm bảo yếu tố duy nhất, thu hút và từ khóa cần ưu tiên được đặt ở 
đầu. 


Tối ưu heading (H2, H5,...):Tùy nội dung và độ dài của bài viết mà bạn 
lựa chọn phân bố các heading sao cho phù hợp. Nội dung các heading 
sẽ tuân thủ theo quy tắc, H2 bổ nghĩa cho H], H5 bổ nghĩa cho H2,.. Các 
thẻ heading trong bài cần được in đậm và có chứa từ khóa chính, từ 
khóa phụ và từ khóa liên quan để tối ưu bài viết SEO. 


Tối ưu meta description: Nội dung ngắn gọn trong 155 ký tự kể cả 
khoảng trắng, dễ hiều và tóm tắt được nội dung chính của bài viết. 


Tối ưu hình ảnh: Nội dung bài viết chuẩn SEO không chỉ là con chữ mà 
cả hình ảnh, infographic. Hiện nay, xu hướng tìm kiếm thông tin hình 
ảnh khá phổ biến, nên việc tối ưu hình ảnh là điều cần thiết. Hình ảnh 
nên lưu ở định dạng JPG, tên được đặt không dấu, có chú thích và alt 
ảnh. Ảnh thề hiện đúng nội dung đang trình bày, không chứa logo đối 
thủ hoặc có yêu cầu về bản quyển. 


SEO content là gì? Điểm danh 8 xu hướng SEO content 
năm 2023 


102822 1907M | WMsseshssẻ 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks f“) 
tạo nội dung tối ưu hiệu quả guyn ung 


Chèn từ khóa vào những 
— vị trÍ quan trọng 


Một bài viết SEO chuẩn có nội dung chặt chẽ thì sẽ có cách chèn từ khóa 
hợp lý. Mật độ từ khóa chính đạt chuẩn là 0.4~— 2%. Bạn có thể sử 
dụng SEOquake hoặc Yoast SEO, Rank Math SEO để kiểm tra. 


Từ khóa cần chèn vào các vị trí quan trọng như: meta title, meta 
description, H1, H2, 100 chữ đầu, 100 chữ cuối và 5 -6 lần trong body 
content. 


Tối ưu Internal Link — !*?> 1s saenal 
KẾ và rx:ernai Link (INE trếng BH, 


chuẩn SEO hiện nay 


: - : đến các bài viết liên quan trong trang web 
TẠO CÁC LIÊN KẾT của bạn. Điều này giúp tạo mối liên hệ 
NỘI BỘ (INTERNAL giữa các trang và cung cấp thông tin bổ 
LINK) sung cho người đọc. Nhờ đó, bài viết dễ 
dàng tăng thứ hạng trên Google. 


đến các nguồn tin đáng tin cậy và có liên 
: : T quan để cung cấp thêm thông tin cho độc 
SỬ DỤNG CÁC LIÊN _ giả và tăng tính tương tác của bài viết. 
KẾT NGOẠI VI Qua đó, Google sẽ hiểu được nội dung và 
(EXTERNAL LINK) đánh giá tính thầm quyền cho website. 
External link càng chất lượng, độ tin cậy 
cao thì thứ hạng càng tăng. 


Đăng tải Đây được xem là bước cuối cùng trong quá 

vo “sư trình viết bài content chuẩn SEO. Trước khi 

IE bài VIGf đăng bài, bạn cần check lại toàn bộ lỗi 
bằng chế độ “Preview”. Sau đó, nhấn lệnh 
“Publish”để đăng tài bài viết lên website. 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks ( ) 
tạo nội dung tối ưu hiệu quả Tư. 


“+ La NA ` 
Tối ưu tỉ lệ Bounce Rate và 
+ ¬—- ` 

= tương tác người dùng 
Để giảm tỷ lệ Bounce Rate (thoát trang) và tăng tương tác, bạn có thể thực 
hiện một số giải pháp sau: 

- Đảm bảo rằng nội dung của bạn hấp dẫn và dễ đọc để giảm tỷ lệ thoát 

(bounece rate). 
- Đáp ứng đúng yêu cầu và mong đợi của người đọc. 


-_ Đặt câu hỏi để thu hut sự quan tâm của người đọc. 


-_ Áp dụng phương pháo APP: Đồng ý (Accept), Hứa hẹn (Promise), Hình 
dung (Preview). 


-_ Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách tối ưu UX/UI (User 
Experience / User Interface. 


- Thêm các yếu tố tương tác như nút chia sẻ xã hội, hộp nhận xét để 
khuyến khích người đọc tương tác với bài viết. 


Việc viết một bài viết SEO chuẩn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về từ khóa, 
cấu trúc bài viết, tối ưu hóa nội dung và khả năng tương tác với người đọc. 
Bằng cách tuân thủ các yếu tố trên đây, bạn có thể tăng cường khả năng 
tìm thấy và xếp hạng của trang web của mình trên các công cụ tìm kiếm. 


Công cụ hỗ trợ viết bài 
E chuẩn SEO 


Công cụ hỗ trợ viết bài chuẩn SEO đã trở thành một phần quan trọng 
trong chiến lược tiếp thị trực tuyến của nhiều doanh nghiệp. Việc tối ưu 
các yếu tố SEO nhờ các công cụ sẽ giúp bạn đưa keyword lên top dễ 
dàng hơn. 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO 


^> Xe. Sam 5 vietnamworks Œ) 
tạo nội dung tôi ưu hiệu quả Xu gang 


IE Yoast SEO 


Yoast SEO là một plugin WordPress mạnh mẽ, giúp bạn tối ưu hóa nội 
dung trên trang web của mình. Sau khi cài đặt, nó sẽ hiển thị một hộp 
văn bản dưới trình soạn thảo của bạn, cho phép bạn tối ưu hóa tiêu đề, 
mô tả, từ khóa và các yếu tố SEO khác. 


Ưu điểm 

cm Yoast SEO cung cấp phản hồi tức thì về cách tối ưu hóa nội 
dung của bạn, giúp bạn viết bài theo các quy tắc chuẩn SEO. 

——— Nó cũng cung cấp tính năng phân tích từ khóa, kiểm tra độ 

đọc và kiểm tra thẻ meta. 


Nhược điểm 


phí. Để truy cập vào các tính năng nâng cao hơn như tối ưu 
hóa cho nhiều từ khóa hoặc kiểm tra liên kết nội bộ, bạn cần 
nâng cấp lên phiên bản trả phí. 


em Yoast SEO có một số tính năng hạn chế trong phiên bản miễn 


Yoast 


SEO for everyone 


oast SEO 


! Team Yoast 


Plugin này cũng có hiệu lực trong Tiếng Viết, Hãy giúp cải thiện bản dịch! 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO Netictrriore f2 
tạo nội dung tối ưu hiệu quả Ereendrgbit 


_” Rank Math 


Rank Math là một plugin SEO mạnh mẽ cho WordPress. Nó cung cấp các 
tính năng tối ưu hóa nội dung, từ khóa, mô tả, thẻ tiêu để và các yếu tố 
SEO khác. Rank Math cũng cung cấp một bảng điều khiển phân tích chỉ 
tiết về hiệu suất SEO của bạn. 


Ưu điểm 

th) Rank Math là một công cụ tối ưu hóa SEO miễn phí và mạnh 
mẽ. Nó cung cấp các tính năng tương tự như phiên bản trả phí 

của các công cụ khác như Yoast SEO. Rank Math dễ sử dụng và 

cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho việc tối ưu hóa nội dung. 


Nhược điểm 


=2 Rank Math có một số tính năng giới hạn trong phiên bản 

miễn phí. Đối với các tính năng nâng cao hơn như tối ưu hóa 
cho nhiều từ khóa hoặc tích hợp với công cụ phân tích từ khóa 
bên ngoài, bạn cần nâng cấp lên phiên bản trả phí. 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO 


Ấn ác sứ: ` vietnamworks @) 
tạo nội dung tôi ưu hiệu quả buxb)2 at 


_” SEOquake 


SEOquake là một tiện ích trình duyệt miễn phí cung cấp các chỉ số SEO 
cho mỗi trang web bạn truy cập. Nó hiển thị thông tin như điểm mạnh, 
điểm yếu, mức độ tối ưu hóa và đánh giá từ khóa của trang web. 


Ưu điểm 

vấn SEOquake cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu suất SEO 
của một trang web. Nó giúp bạn phân tích và so sánh các 

trang web khác nhau, đo lường hiệu quả SEO và tìm ra cơ hội 

tối ưu hóa. 


Nhược điểm 

ca SEOquake có giao diện khá phức tạp và yêu cầu một số kiến 
thức về SEO để hiểu và tận dụng tối đa các tính năng của nó. 

—————`_ Nó không cung cấp phản hồi tức thì và chỉ cung cấp thông tin 

cơ bản về SEO. 


PAGEINFO DIAGNOSIS INTERNAL 12 EXTERNAL 27 DENSITY COMPAREURLS 


Patametes Backlinks Traffc AnalyticsfW 


Select 6 GoogleindexW !» Bing index SEMrush...Y  SelectY 
173 126 651K 
Page Domain 
Google cachedate 2 Apr2024 173 c 1/0K 
Source n/a 649K 
Pinterest Pin count 10 126 n/a 


n/a 
s3 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks (“} 
tạo nội dung tổi ưu hiệu quả K34 


— SEMrUush 


SEMrush là một công cụ toàn diện cho nghiên cứu từ khóa, phân tích đối 
thủ và tối ưu hóa nội dung. Bạn có thể sử dụng SEMrush để tìm kiếm từ 
khóa phù hợp, theo dõi xếp hạng từ khóa của bạn và phân tích chiến dịch 
SEO của Gối thủ. 


Ưu điểm 

t5 SEMrush cung cấp thông tin chỉ tiết về từ khóa, lượng tìm kiếm, 
đánh giá đối thủ và các yếu tố SEO khác. Công cụ này giúp bạn 

nắm bắt xu hướng và tối ưu hoá chiến lược SEO của mình. 


Nhược điểm 

an SEMrush là một công cụ phức tạp và có giá thành cao. Đối với 
người mới bắt đầu, có thể mất thời gian để làm quen với giao 

“ diện và các tính năng. 


SEMRUSH 


Get measurable results 
from online marketing 


Do SEO, content marketing, competitor research, 
PPC and social media marketing from just one platform 


DEC4THLON tu SAMSUNG LALIGA @ 


Bí quyết viết bài chuẩn SEO vietnamworks (”) 
tạo nội dung tối ưu hiệu quả phu uy 


hà 


Lỗi cần tránh khi viết 
content SEO 


khi viết nội dung SEO, có một số lỗi phổ biến mà bạn nên tránh để đảm 
bảo rằng nội dung của bạn đạt được hiệu quả tối đa. Dưới đây là một số lỗi 
cần tránh trong bài viết SEO: 


Tối ưu hóa quá mức: Sử dụng quá nhiều từ khóa trong nội dung có thể 
làm cho nó trông không tự nhiên và khó đọc. Hãy tập trung vào việc 
viết nội dung chất lượng và tự nhiên, và sử dụng từ khóa một cách hợp 
lý trong văn bản. 


Sao chép nội dung: Sao chép nội dung từ trang web khác không chỉ là 
vi phạm bản quyền, mà còn có thể bị phạt bởi các công cụ tìm kiếm. 
Hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn là duy nhất và sáng tạo. 


Không viết cho người dùng: Một trong những lỗi phổ biến nhất khi 
viết nội dung SEO là tập trung quá nhiều vào việc tối ưu hóa cho công 
cụ tìm kiếm mà bỏ qua người đọc. Hãy viết nội dung hấp dẫn và hữu 
ích cho người dùng, đồng thời tối ưu hóa cho SEO. 


Thiếu tiêu đề và mô tả hấp dẫn: Tiêu đề và mô tả là những yếu tố quan 
trọng giúp người dùng quyết định xem liệu họ nên nhấp vào liên kết 
của bạn hay không. Hãy đảm bảo rằng tiêu đề và mô tả của bạn hấp 
dẫn và chứa từ khóa liên quan. 


Không tối ưu hóa hình ảnh: Hình ảnh không được tối ưu hóa có thể 
làm chậm tốc độ tải trang và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. 
Hãy đảm bảo rằng bạn tối ưu hóa kích thước, định dạng và thẻ alt của 
hình ảnh đề cải thiện SEO. 


Thiếu liên kết nội bộ: Liên kết nội bộ giữa các trang trong trang web 
của bạn giúp tạo ra cấu trúc liên kết tốt và cung cấp thông tin liên quan 
cho công cụ tìm kiếm. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng liên kết nội bộ 
một cách hợp lý trong nội dung của bạn. 


Bỏ qua phân tích kết quả: Đề đạt được kết quả tốt từ chiến dịch SEO, 
hãy theo dõi và phân tích kết quả. Điều này giúp bạn hiểu rõ hiệu quả 
của chiến dịch và điều chỉnh nội dung và chiến lược của mình theo 
hướng tốt nhất. 


Hiện nay, các kỹ thuật SEO rất cần thiết, quyết định đến chất lượng của 


website. Vì thế, bạn cần nắm chắc các yếu cầu cơ bản của một bài viết SEO 
chuẩn, cùng một số lưu ý khi triển khai mà HR Insider vừa chia sẻ trên đây 
để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ nhé! 


@) 


vietnamworks (2) 
Bí quyết viết bài 


chuẩn tạo nội 
dung tối ưu hiệu quả 


—= 


4? Ho Chi Minh City Ha Noi 
(8428) 59255000 (8424) 5974 5055 


v4 contact@navigossearch.com 


@®eo https:/employer.vietnamworks.com/ 


